Xu hướng sử dụng bếp điện từ ngày càng phổ biến ở các gia đình vì độ an toàn cao 
hơn các loại bếp khác. Bề mặt bếp không nóng như bếp hông ngoại nên không lo 
bỏng nếu lỡ chạm vào và cũng không cân e ngại vấn đề nỗ ga, xì hơi ga gây nguy 
hiểm đến sức khỏe, tính mạng như bếp ga. 

Hiện nay, thương hiệu bếp từ Amica được nhiều người Việt đánh giá cao về thiết 
kế cũng như chất lượng sản phẩm. Vậy bếp từ Amica loại nào tốt? Cùng Bếp An 
Nhiên khám phá qua bài viết dưới đây nhé 


1. Bếp Điện Từ Amica PI6514RFD 

Bếp điện từ Amica PI6514RFED thiết kế dạng hình vuông gọn nhẹ tiết kiệm diện tích 
không gian, dễ lắp đặt. Bề mặt kính bếp màu đen sang trọng, có khả năng chịu nhiệt 
lên tới 800 độ C và trọng lượng 80kg. Kết hợp với công nghệ cảm ứng trượt siêu 
nhạy, người dùng dễ dàng kiểm soát quá trình nâu nhanh chóng, hiệu quả. 


Các đặc điêm khác của sản phâm: 
2 vùng nâu cảm ứng 40 x 20 cm. 


Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 99 phút cho từng bếp hoặc cả hai bếp cùng lúc. 
Nhiều tính năng nấu bồ trợ tiện lợi: Booster gia tăng tốc độ làm nóng nhanh hơn 
30%, Stop & Go tạm dừng bếp nấu.. 

Cài đặt 3 mức nhiệt cơ bản trong hệ tiẾNg làm nóng là 42 độ C, 74 độ C, 94 độ C. 
Tính năng khóa an toàn trẻ em. 

Giá bán bếp từ Amica PI6514RED tham khảo: 22.000.000 VNĐ 


2. Bếp Từ Amica PI3512TE 

Bếp điện từ Amica PI3512TF thiết kế đơn giản, hiện đại và sang trọng với 2 vùng 
nâu độc lập. Bè mặt làm từ kính Schott Ceran cao cấp có khả năng chống trầy xước, 
chốc sốc nhiệt hiệu quả và dễ lau chùi. Công nghệ cảm ứng hỗ trợ quá trình nâu 
nướng diễn ra nhanh chóng, an toàn và sạch sẽ. 


Các tính chất khác: 

Làm nóng đáy nồi nhờ chuyền đổi năng lượng điện thành dòng điện fuco nên không 
thải khí độc hại, an toàn cho người dùng và thân thiện với môi trường. 

Đun nấu tiết kiệm điện. 

Được trang bị tính năng, hệ thống an toàn như cảnh báo nhiệt dư vùng nấu, bảo vệ 
an toàn quá áp - quá nhiệt... 

Tay dính nước vẫn có thê sử dụng bàn phím cảm ứng. 

Giá bán tham khảo bếp điện từ Amica PI3512TFE: 10.000.000 VNĐ. 


3. Bếp Từ Amica KMI 13293C 

Bếp từ Amica KMI 13293C thiết kế dành cho các gia đình lớn có nhu cầu nấu nướng 
sô lượng lớn với 4 vùng nấu. Mẫu mã hiện đại, sang trọng với mặt kính Schott màu 
đen chống bám bản, chống trầy xước và dễ dàng vệ sinh hiệu quả. 


Các ưu điểm của dòng bếp từ Amica KMI 13293C: 

Có khả năng chịu nhiệt tới 1000 độ C và sốc nhiệt 800 độ C. 

Linh hoạt điều khiển bếp thông qua bảng điều khiến cảm ứng nhạy bén, hiệu quả chỉ 
với cái chạm tay vào biêu tượng có săn. 

Chịu lực đến 60kg lên bề mặt bếp. 

Chế độ hẹn giờ thông minh hỗ trợ quá trình nẫu nướng đơn giản hơn. 

Trang bị hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp. 

Giá bán tham khảo bếp từ Amica KMI 13293C: 26.500.000 VNĐ. 


4. Bếp Điện Từ Amica PI6513TBD 

Bếp điện từ Amica PI65S13TBD thiết kế ba vùng nâu nhưng thực chất có thể hỗ trợ 
nấu nhiều nỗi, chảo cùng lúc mà không lo giới hạn không gian. Công suất bếp đạt 
7200W nên bếp nấu chín thức ăn nhanh, tiết kiệm thời gian cho người sử dụng. 


Những ưu điểm khác: 

Bè mặt làm từ kính Schott Ceran làm sạch và lau chùi dễ dàng, không chứa chất độc 
hại và chịu nhiệt lên tới 750 độ C. 

Công nghệ. điều khiến trượt cảm ứng Touchslider chỉnh nhiệt độ nấu bằng cách trượt 
ngón tay dễ dàng. 

Nhiều tính năng an toàn được trang bị như cảnh báo dư nhiệt, bảo vệ an toàn quá áp 
- quá nhiệt... 

Giá bán tham khảo bếp điện từ Amica PI6513TBD: 21.000.000 VNĐ. 


5. Bếp Điện Từ Amica KMI 13295F 

Bếp từ Amica KMI 13295F chia thành 4 vùng nấu riêng biệt hỗ trợ nâu nhiều nồi, 
chảo cùng lúc hiệu quả. Bề mặt bếp làm từ kính Schott Ceran màu đen cao cấp chịu 
sốc nhiệt lên tới 750 độ C chống trầy xước và bám bẩn tốt, dễ dàng vệ sinh. Sản 
phẩm nổi bật với các tính năng an toàn hỗ trợ nấu nướng như bảo vệ an toàn quá 
nhiệt - quá áp, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu... 


Các đặc điểm khác: 

Đun nấu thông minh, tiết kiệm. 

Điều khiển đơn giản bằng hệ thống cảm ứng trượt TouchSlider ngay cả khi tay ướt. 
Chịu được lực lên đến 60 kg. 


Chế độ hẹn giờ thông minh tiện lợi. 

Giá bán tham khảo bếp từ Amica KMI 13295F: 36.000.000 VNĐ. 

Bếp An Nhiên - Địa Chỉ Cung Cấp Bếp Điện Từ Chính Hãn Giá Tốt 

Mua bếp điện từ Amiea ở đâu chất lượng chắc hắn là vấn đề nhiều người quan tâm. 
Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp, Bếp An Nhiên trở thành đơn vị 
phân phối bếp từ Amiea và các thương hiệu khác như Kaff, Munchen... chính hãng 
uy tín trên toàn quốc. 


-$Ó đang Đơn sói đua. 


0914.437.828 - 0936.277.28ó www.bepannhien.com/ 


Quyền lợi khách hàng nếu mua bếp điện từ tại đây: 

Cam kết hàng thật, giá thật còn nguyên seal kiện, bao bì. 

Tư vấn nhiệt tình khách hàng lựa chọn loại bếp phù hợp với nhu cầu nâu nướng và 
chị phí chi trả. 

Hỗ trợ vận chuyên và lắp đặt tận nhà trên nhiều tỉnh thành. 

Thường xuyên có các ưu đãi hấp dẫn về giá, quà tặng cho khách hàng. 

Bảo hành bếp theo thời hạn và chính sách của hãng. 

Bếp An Nhiên tự tin đồng hành mang lại không gian bếp âm cúng, sang trọng và tiện 
nghi cho người tiêu dùng. 

Tổng hợp một số mẫu bếp điện từ bán chạy nhất tại Bếp An Nhiên: 


Bếp từ Kaff 17911 - Giá bán tham khảo: 7.670.000 VNĐ. 


Bếp từ KAFF KE 308II - Giá bán tham khảo: 9.600.000 VNĐ. 


Bếp từ đôi Munchen Gm 81 15 - Giá bán tham khảo: 18.955.000 VNĐ. 

Hi vọng tổng hợp 5 bếp điện từ Amica bán chạy đáng mua sẽ hữu ích cho bạn 
trong quá trình lựa chọn sản phẩm thích hợp. Liên hệ với chúng tôi để tham khảo 
thêm nhiều dòng bếp từ chất lượng khác nhé! 


Nguồn: htps://www.bepannhien.com/top-san-pham-ban-chay/bep-dien-tu-amica- 
ban-chay.html 


